Cuộc sống Hàn Mặc Tử 
trước khi vào trại cùi Quy 
Nhơn 


Nguyễn Long Thao 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Cuộc sống Hàn Mặc Tử trước khi vào trại cùi Quy Nhơn 














Nguyễn Long Thao 
Cuộc sống Hàn Mặc Tử trước khi vào trại cùi Quy Nhơn 


I. THỜI NIÊN THIẾU 

Hàn Mặc Tử sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912. Theo gia phả, 
ông nội của thi sĩ là Phạm Bồi, quê ở Thanh Hóa, di cư vào 
Thừa Thiên và đổi tên là Nguyễn Bồi. Cụ Bồi được một linh 
mục thừa sai Pháp, tên là cố Đồng, giúp cho lập nghiệp tại 
xứ Ồ Ồ, cách Huế độ 30 cây số. 

Cụ Bồi có người con trai là Nguyễn Toản. Khi trẻ, cậu Toản 
được cố Đồng đỡ đầu cho đi tu và học tại Đại Chủng Viện 
Huế. Thầy Toản chịu bốn chức, nhưng xét thấy không có ơn 
kêu gọi làm linh mục, nên đã xin bề trên ra ngoài, lập gia 
đình với cô Nguyền Thị Duy là con gái vị ngự y nổi danh 
triều Tự Đức. Ông Toản ban đầu làm thông ngôn cho Toà Sứ 
ở Hội An, làm Ký Lục cho sở Thương Chánh, sau thi đậu 
Tham Tá và được bổ nhiệm giữ chức Chủ Sự Phòng Thương 
Chánh ở Đồng Hới. Chính nơi đây ông bà Nguyễn Toản sinh 
hạ cậu Nguyễn Trọng Trí, tức thi sĩ Hàn Mặc Tử. Ông Bà Toản 
có sáu người con tên là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, và Hiếu. 
Cậu Nguyễn Trọng Trí là con thứ tư, bị đau yếu từ lúc mới 
sinh. Khi rửa tội cha xứ đặt tên thánh cho cậu là Phanxicô, 
và khi chịu phép thêm sức, tên thánh của cậu là Phanxicô 
Xaviê. 

Ban đầu, cậu Trí được khai tâm tại trường của các chị dòng 
Mến Thánh Giá xứ Tam Toà, rồi vì là công chức, ông thân 
sinh phải đổi đi nhiều nơi, nên cậu Trí đã theo học ở nhiều 
chỗ. Đến năm 1926, lúc cậu lên 14 tuổi, thì ông thân sinh 


mất, bà mẹ đem cả gia đình về Quy Nhơn sinh sống. Tại đây 
cậu bắt chước ông anh là Nguyễn Bá Nhân làm thơ, và lấy 
bút hiệu đầu tiên là Minh Duệ Thị. Hai anh em thi nhau 
xướng hoạ và theo các nhà phê bình văn học, thì thơ của 
cậu em có vẻ xuất sắc hơn thơ của ông anh. Nhưng thân 
mẫu không muốn con suốt ngày cứ ngâm với vịnh, bà muốn 
con có một nền giáo dục tốt, một căn bản đạo đức vững 
chắc, nên không ngại tốn hao tiền của, gửi con ra trường 
trung học Pellerin ở Huế để các Sư Huynh Công Giáo dậy dỗ. 
Thời bấy giờ, Huế là nơi sinh hoạt văn học nghệ thuật, nên 
công việc đầu tiên của Trí là đổi ngay một bút hiệu khác: bút 
hiệu Phong Trần. Nhà thơ Phong Trần lúc này còn rất trẻ, rất 
mộng mơ, nhưng đã đều đều sáng tác thi ca để đăng các 
báo ở Huế, Saigòn. Thơ của Phong Trần lúc này chưa tuyệt 
hảo lắm, nhưng cũng làm cho thi sĩ Quách Tấn say mê, cảm 
phục. Nhờ đó, mà tình bạn giữa Quách Tấn và Nguyễn Trọng 
Trí sau này triển nở một cách tốt đẹp. 

Việc học của cậu Trí ở Huế tỏ ra không khởi sắc lắm, ngoại 
trừ việt văn là đạt kết quả tốt, còn các môn học khác như 
toán, khoa học, ngoại ngữ chỉ đạt kết quả trung bình. Không 
bao lâu, thấy việc học hành không hứng thú, cậu Trí nhất 
quyết giã từ mái trường, mặc những lời khuyên bảo tha thiết 
của bà mẹ. Thời gian đó là năm 1930, lúc cậu Trí được đúng 
18 tuổi. 

Tại sao Nguyễn Trọng Trí nhất quyết theo đuổi thú làm thơ? 
Ta hãy nghe chính anh tâm sự: 

Ai nói vườn trăng là nói vườn mơ. Ai nói bến mộng là nói bến 
tình. Người thơ là khách lạ đi giữa nguồn trong trẻo.. 


Trên đầu Người là cao cả vô biên, và vô lượng; chung quanh 
Người là mơn trớn với yêu đương vây phủ bằng trăm dây 
quyến luyến, làm bằng êm dịu, làm bằng thanh bai.. ... Gió 
phương mô đẩy đưa Người đến bờ xa lạ, đầy trinh tiết và 
đầy hương sắc. Người dừng lại để bái những lá tỉnh hoa. 
Người nín lặng để mà nghe tiếng trăng reo vang như tiếng 
châu báu vỡ lở. À ! Ra Người cũng dại dột hốt vàng rơi bọc 
trong vạt áo. 

Trí Người đã dâng cao và thơ Người dâng cao hơn nữa. Thì ra 
Người đang say sưa đi trong Mơ ước, trong Huyền diệu, 
trong Sáng láng và vượt hẳn ra ngoài Hư linh... 

Tôi làm thơ ? 

Nghĩa là tôi nhấn một cung đàn, bấm một đường tơ, rung 
rinh một làn ánh sáng. 

Anh sẽ thấy hơi đàn lả lướt theo hơi thở của hồn tôi và chìu 
theo những sóng điện nóng ran trút xuống bởi năm đầu 
ngón tay uyển chuyển. 

Anh sẽ run theo khúc ngân nga của tơ đồng, sẽ để mặc cho 
giai âm rền rĩ nuối không ngưng. 

Và anh sẽ cảm giác lạ, nhìn không chớp mắt khi một tia 
sáng xôn xao, tại có vì Sao vỡ. Những thứ ấy là âm điệu của 
thơ tôi, âm điệu thiêng liêng tạo ra trong khi máu cuồng rên 
vang dưới ngòi bút. 

Tôi làm thơ ? 

Nghĩa là tôi yếu đuối quá! Tôi bị cám dỗ. Tôi phản lại tất cả 
những gì mà lòng tôi, máu tôi, hồn tôi đều hết sức giữ bí 
mật. 

Và nghĩa là tôi mất trí, tôi phát điên. 


Nàng đánh tôi đau quá, tôi bật ra tiếng khóc, tiếng gào tiếng 
rú... Có ai ngăn cản được tiếng lòng tôi? 

Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ. Sống bằng phổi, bằng tim, 
bằng máu, bằng lệ, bằng hồn. Tôi đã phát triển hết cả cảm 
giác của Tình yêu. Tôi đã vui, buồn, giận hờn đến gần đứt sự 
sống. 

Thôi mời cô cứ vào.. . 

Ánh sáng lạ trong thơ tôi sẽ làm cho gò má cô đỏ gấc. Và 
một khi cô đã vào là cô sẽ lạc, vì vườn thơ tôi rộng rinh, 
không bờ bến. Càng đi xa càng ớn lạnh. 

Lý do Hàn Mặc Tử rời mái trường theo nghiệp làm thơ là thế 
đó. Nhưng cuộc sống bắt buộc chàng phải đi kiếm việc. 
Chàng chấp nhận làm thơ ký cho một hãng buôn để sinh 
sống. Đến năm 1931, bút hiệu Phong Trần đột nhiên nổi 
tiếng trong chốn thi giới ở kinh đô Huế. Số là cụ Phan Bội 
Châu, một chiến sĩ cách mạng chống Pháp, đang bị an trí tại 
Huế, muốn quy tụ giới trí thức yêu nước, đã mở một thi đàn 
lấy tên là Mộng Du Thi Xã. Thơ phú bốn phương gửi về rất 
nhiều. Nhà thơ Phong Trần Nguyễn Trọng Trí, lúc ấy mới 19 
tuổi, cũng gửi 3 bài tham dự. Không ngờ, 3 bài đó là: Đêm 
Không Ngủ, Chùa Hoang, Gái Ở Chùa đã được cụ Phan Sào 
Nam nhiệt liệt khen ngợi. Cụ họa lại và cho đăng báo để giới 
yêu thơ cả nước thưởng thức. Cụ còn cẩn thận viết thêm lời 
khen tặng như sau: 

Từ khi về nước đến nay, được xem nhiều thơ văn quốc âm, 
song chưa gặp được bài nào hay đến thế. Hồng Nam, Nhạn 
Bắc. Ước ao có ngày gặp gỡ để bắt tay nhau, cười to một 
tiếng, ấy là thỏa hồn thơ đó. 


Lời khen nồng nhiệt đó làm Nguyễn Trọng Trí hứng khởi, 
chàng liền ra Huế, hội kiến với cụ Phan Bội Châu, và bắt đầu 
sáng tác thi ca kêu gọi lòng yêu nước. Chính vì lý do này mà 
Nguyễn Trọng Trí đã bị sở Mật Thám Pháp theo dõi, và gạc 
tên khỏi danh sách các học sinh sang Pháp du học, mặc dù 
chính cụ Nguyễn Hữu Bài, vị thượng quan triều đình Huế lúc 
bấy giờ, tích cực can thiệp, giúp đỡ. 

Năm 1932 cậu Trí xin được việc làm ở Sở Đạc Điền Quy 
Nhơn. Công việc ở đây không bận lắm, cậu có nhiều thì gi 
đọc sách. Trong cuốn sổ ghi tên người mượn sách ở thư viện, 
người ta thấy tên của cậu đã chiếm quá nửa. Và cũng tại 
đây, chàng đem lòng yêu Hoàng Cúc, con gái ông chủ sự mà 
chàng đang làm dưới quyền. Mối tình đang xuôi xắn êm đẹp, 
thì bị cha cô chấm dứt, với lý do: chàng không xứng mặt với 
con gái của ông. Buồn vì bị khinh thường, Nguyễn Trọng Trí 
xin nghỉ việc và lên Đà Lạt thăm thi sĩ Quách Tấn. Đó là đầu 
năm 1933 lúc cậu Trí vừa tròn 21 tuổi. 

Tại Đà Lạt, thi sĩ Quách Tấn đưa Nguyễn Trọng Trí đi thăm 
danh lam thắng tích. Trí sống ở đây không lâu lắm, song vẻ 
đẹp huyền mơ của Đà Lạt đã ảnh hưởng sâu đậm vào thi 
hứng của Trí, giúp ông sáng tác bài Đà Lạt Trăng Mờ. Cố 
nhạc sư Hải Linh đã phổ nhạc cho bài thơ này, và chính ông 
đã điều khiển ca đoàn Hồn Nước trình diễn bài Đà Lạt Trăng 
Mờ. 

(Nguyễn Long Thao-Vietcatholic) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Vietcatholic 
Được bạn: QV đưa lên 
vào ngày: 7 tháng 2 năm 2005 


